Sfages 0ƒ MeditaHon 


TRÌNH TỰ TU 
THIÊN 


Tác giả: A Xà Lê Liên Hoa GIới 
Acharya Kamalashila 





Hồng Như Thubten Munsel 
chuyền Việt ngữ 


VIET NALANDA FOUNDATION 
2011 





Sfages 0ƒ MeditaHon 


TRÌNH TỰ TU 
THIÊN 


Tác giả: A Xà Lê Liên Hoa GIới 
Acharya Kamalashia 





Hồng Như Thubten Munsel 
chuyền Việt ngữ 


VIET NALANDA FOUNDATION 
2011 


Viet Nalanda Foundation 

Tibetan Buddhism for Vietnamese Vajrayana 
Buddhists 

http://www.vietnalanda.org 


Lời Ghi Xuất Xứ: 

Trình Tự Tu Thiên,Đoạn Giữa, do đức A Xà Lê 
Liên Hoa Giới [Acharya Kamalashila] trước tác 
đến đây chấm dứt. Sư Trưởng Ân Độ Prajna 
Verma và Tỷ kheo Yeshe De chuyển Tạng ngữ và 
hiệu đính. 

Ven. Geshe Lobsang Jordhen, Lobsang Choephel 
Gangchenpa và Jeremy Russell chuyển Anh ngữ 
và hiệu đính. 

Hồng Như Thubten Munsel từ bản Anh ngữ 
chuyển Việt ngữ và hiệu đính, 06/2008, nhuận 
văn 07/2009. 


Vietnamese translation © Hông Như Thubten Munsel 
2008-2011 


ISBN-13 978-1-937175-01-6 


Viet Nalanda Foundation 

và thân hữu phát tâm ấn tổng 

nhân Pháp Hội Kalachakra 2011 
do Đức Dalai Lama chủ trì 

tại Hoa Thịnh Đồn 

từ ngày 6/7 đến ngày 16/7 năm 2011. 


Nguyện hòa bình thể giới và tắt cả 


chúng sinh đều được lợi lạc. 


Srages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền <2 5 


KÍNH LẺ ĐỨC MẠN THÙ 


Tôi sẽ giải thích ngăn gọn trình tự 
tu thiền cho người bước theo Đại Thừa 
Hiển Tông. Ai người có trí muốn mau 
chóng thành tựu trí toàn giác", phải ra 
sức có công tích tụ đầy đủ nhân duyên. 


1. TÂM LÀ GÌ? 


Trí toàn giác không thể không nhân 
mà có, vì nếu là như vậy, bất cứ điều gì 
cũng có thể là toàn giác. Nếu sự việc 
sinh ra không tùy thuộc vào điều gì 
khác, như vậy mọi sự đều có thể hiện 
hữu không câu thúc, sẽ chăng có lý do 





' Trí Toàn Giác là trí Phật, biết hết khắp cả, đúng và 
đủ. 


6 +® Sfages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền 


gì lại không thể là toàn giác. Chính vì 
sự vật chỉ phát sinh tùy lúc, nên bắt 
buộc phải tùy thuộc nhân duyên. Trí 
toàn giác cũng vậy, rất hiếm hoi, 
không phải bất cứ lúc nào, chỗ nào, 
cũng có thể sinh ra. Cho nên trí toàn 
giác nhất định phải tùy thuộc nhân 
duyên. 


2. LUYỆN TÂM 


Hơn nữa, ta cần huân dưỡng nhân 
tố cho thật chính xác và đầy đủ. Nếu 
chọn lầm thì dù ra công khổ nhọc trong 
thời gian dài bao lâu cũng vẫn không 
thể đạt mục tiêu mong cầu. Giống như 
vắt sữa từ sừng. Tương tự như vậy, 
nhân không đủ thì quả không thể phát 
sinh. Ví dụ nếu thiếu hạt giống hay 
thiếu những nhân tô khác thì không thê 


Štages oƒ Medifation — Trình Tự Tu Thiền <2 7 


có được mâm non. Vì thê, muôn đạt 
điều gì, ta cân huân dưỡng mọi nhân tô 
cân thiệt cho thật đây đủ chính xác. 


Nếu quí vị hỏi răng, "Đâu là nhân 
duyên tạo trí toàn giác?" Tôi, người tựa 
kẻ mù lòa, chắng thể trả lời, thế nhưng 
tôi có thể dựa vào lời của đức Phật sau 
khi giác ngộ dạy cho chúng đệ tử. Đức 
Phật nói rằng: "Này Kim Cang Thủ, 
nảy đắng Thế Tôn Kín Mật, trí toàn 
giác siêu việt lẫy tâm đại bi làm gốc, 
sinh ra từ nhân, là tâm vị tha, tâm bồ 
đề và phương tiện thiện xảo." Vậy, nếu 
muốn đạt trí toàn giác, ta cần hành trì 
ba điều sau đây: tâm đại bi, tâm bồ đề 
và phương tiện thiện xảo. 


8 %% Sfages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền 


3. TÂM ĐẠI BI 
Vì có tâm đại bi nên bồ tát lập thệ 
nguyện phô độ chúng sinh. 


Rồi nhờ chiến thắng tâm chấp ngã, 
bồ tát tinh tắn miên mật dẫn thân hành 
trì pháp tu tích tụ công đức trí tuệ vô 
vàn khó khăn. 


Nhờ dấn thân hành trì như vậy, bồ 
tát chắc chắn tích tụ đầy đủ công đức 
trí tuệ. Công đức trí tuệ đủ rồi thì tựa 
như nắm trí toàn giác trong lòng bàn 
tay. Vì tâm đại bi là cội rễ duy nhất của 
trí toàn giác, cho nên ngay từ đầu ta 
cần làm quen với pháp tu này. Kinh 
Chánh Pháp Tập Kinh" nói rằng, "Kính 
bạch đức Phật, Bồ tát không cần hành 
trì nhiều pháp tu. Nếu Bồ tát có thể giữ 





' The Compendium oøƒ Perfect Dharma 


Srages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền <4 9 


một pháp cho thật đúng đắn, tu một 
pháp cho thật toàn hảo, thì vô lượng 
thiện đức của Phật đà sẽ nằm gọn trong 
lòng bàn tay. Nếu hỏi một pháp ấy là 
øì, đó chính là tâm đại bi." 


Chư Phật tuy thành tựu mục tiêu 
cứu cánh, nhưng còn chúng sinh thì 
chư Phật vẫn còn ở lại trong luân hồi. 
Đó là vì chư Phật có tâm đại bi. Chư 
Phật không nhập niết bản an lạc như 
chư Thanh văn. Vì lợi ích chúng sinh, 
chư Phật từ bỏ niết bàn an lạc như từ 
bỏ căn nhà lửa cháy. Vì vậy, nếu muốn 
thành tựu niết bàn vô trú của một đắng 
Phật đà thì tâm đại bi là nhân tố duy 
nhất không thể thiếu. 


10 s> Sfages øƒ Medifation — Trình Tự Tu Thiền 


4. PHÁT TRIÊN ĐẠI XẢ, GÓC 
RỂ CỦA ĐẠI TỪ 


Phương pháp thiền quán tâm bi sẽ 
được giải thích từ đầu. Bắt đầu băng 
pháp quán tâm xả. Hãy cố gắng khởi 
tâm bình đăng đối với hết thảy chúng 
sinh băng cách đoạn diệt tham và sân. 


Tất cả chúng sinh ai nấy đều mong 
cầu hạnh phúc và không muốn khổ 
đau. Hãy quán niệm sâu xa rằng, từ vô 
lượng sinh tử cho đến bây giờ, không 
có chúng sinh nào không đã từng là 
thân nhân bằng hữu của mình hàng 
trăm lần rồi. Vậy chắng lý do gì lại 
tham luyến người nảy, oán hận người 
kia. Hãy nên khởi tâm bình đăng đối 
với hết thảy chúng sinh. Bắt đầu thiền 
quán đại xả bằng cách nghĩ đến người 
dưng kẻ lạ, rồi bạn thân, rồi kẻ thù. 


Sages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền <2 II 


Một khi đã khởi tâm đại xả đối với hết 
thảy chúng sinh, hãy thiền quán đại từ. 
Hãy để nước đại từ thấm nhuần dòng 
tâm thức, tưới tầm tâm như tưới mảnh 
đất phì nhiêu. Đề hạt giống bi mẫn một 
khi gieo xuống, sẽ nhanh chóng nảy 
mầm, tốt tươi tròn vẹn. Một khi tâm 
thức đã thấm nhuần trong đại từ, hãy 
thiền quán đại bi. 


5. NHẬN DIỆN KHÔ ĐAU 


Tâm bị là ước nguyện mong mỏi 
chúng sinh khổ đau đều được thoát 
khổ. Thiền quán tâm bi đối với hết thảy 
chúng sinh, vì chúng sinh trong toàn ba 
cõi đều luôn bị hành hạ bởi ba loại 
khổ, biểu hiện thành nhiều sắc thái 
phong phú. Đức Phật nói rằng nỗi khổ 
bỏng cháy và những loại khổ đau khác 


12 %% $fages øƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền 


luôn hành hạ chúng sinh cõi địa ngục 
trong thời gian dài vô kế. Đức Phật 
cũng nói rằng các loài ngạ qui bị nỗi 
đói khát thiêu đốt, thể xác đớn đau 
khôn cùng. Chúng ta cũng có thể thấy 
loài súc sinh phải chịu khổ đau bất 
hạnh như thế nào: cứ phải nhai nuốt 
lẫn nhau, nổi sân hận, bị thương, bị 
giết. Chúng ta có thể thấy loài người 
cũng phải chịu đủ loại khổ đau bén 
nhọn. Điều mong cầu đều không đạt 
được, nên cứ mãi oán hận, gây thương 
tốn cho nhau. Điều đẹp đế mong cầu 
cứ mãi mất đi, điều xấu xa muốn tránh 
thì lại phải chịu, còn phải chịu nỗi 
khốn khổ bần cùng. 


Có người bị ràng buộc trong đủ loại 
cùm gông phiền não như lòng tham ái. 
Có người rối loạn bởi nhiều loại tà 
kiến. Toàn là nhân tô tạo khổ, nên chỉ 


Stages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền <2 13 


toàn là nỗi đớn đau cùng cực như đứng 
cheo leo bờ vực thăm. 


Chúng sinh cõi trời phải chịu khổ 
đau vì sự biến chuyển thay đổi [hoại 
khổ]. Ví dụ, tâm chư thiên cõi dục giới 
luôn bị ám ảnh vì biết khi chết sẽ đọa 
rơi ác đạo, làm sao có thể sống trong 
bình an? 


Hành khô là do nghiệp và phiền não 
làm nhân tố tác động mà khởi sinh, nên 
mang tính chất sát na sinh diệt và bao 
trùm toàn bộ chúng sinh cõi luân hồi. 


Hãy nhìn chúng sinh trầm luân 
trong biển lửa khổ đau. Nhớ họ cũng 
như mình, không ai muốn khổ. "Hỡi 
ôi! Chúng sinh thương quí của tôi đều 
phải chịu khổ đau cùng cực như vậy. 
Tôi có thể làm gì để độ thoát cho họ?", 


14 %% Sfages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền 


hãy mang khổ đau của họ làm khổ đau 
của chính mình. Dù đang nhập định 
hay đang sống trong đời sống hàng 
ngày, hãy liên tục thiền quán tâm bị, 
chú tâm vào chúng sinh, vào tâm 
nguyện mong chúng sinh thoát khổ. 


Bắt đầu bằng thân nhân bằng hữu. 
Thấy họ phải chịu đủ loại khổ đau như 
đã giải thích ở trên. 


Tiếp theo, vì đã thấy tất cả chúng 
sinh đều bình đắng như nhau nên bây 
giờ hãy quán về người dưng kẻ lạ. Khi 
tâm bi đối với họ cũng được như đối 
với người thân, bấy giờ hãy thiền quán 
tâm bi đối với chúng sinh khắp thế giới 
mười phương. Như tắm lòng người mẹ 
đối với đứa con thương yêu bé bỏng 
đang chịu bệnh khổ, đối với hết thảy 
chúng sinh bao giờ tự nhiên luôn có 


Stages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền «+ 15 


được tấm lòng như vậy, bấy giờ đã 
thành tựu tâm bị. Tâm bi này được gọi 
là tâm đại bi. 


Thiền quán tâm từ bắt đầu với 
người thân, với những người quí vị 
thương quí, khởi tâm mong mỏi cho họ 
được hạnh phúc. Dần dần mở rộng ra, 
bao gồm cả người dưng kẻ lạ, gồm cả 
kẻ thù. Lấy tâm bi huân tập, từ từ sẽ tự 
nhiên phát khởi chí nguyện muốn độ 
thoát tất cả chúng sinh. Huân tập trong 
đại bị, lây đó làm nền tảng để thiền 
quán phát tâm bồ đề. 


Tâm bồ đề có hai: qui ước và cứu 
cánh. Tâm bồ đề qui ước là sự huân 
dưỡng chí nguyện ban đầu, vì lợi ích 
của chúng sinh trầm luân biển khổ mà 
hướng về quả vị Phật, vì đại bi mà thọ 
giới phát nguyện độ thoát chúng sinh. 


16 s> Sfages oƒ Medifarion — Trình Tự Tu Thiền 


Tâm bỏ đề qui ước này cần được thuần 
dưỡng theo quá trình tương tự như 
những gì được giải thích trong phẩm 
Giới Luật, Kinh Bồ Tát Địa”, phát tâm 
bồ đề bằng cách thọ Bồ tát giới trước 
một đắng tôn sư nghiêm giữ giới luật 
bồ tát. 


Sau khi phát khởi tâm bồ đề qui ước 
rồi, hãy dốc sức huân dưỡng tâm bồ đề 
cứu cánh. Tâm bồ đề cứu cánh siêu 
việt mọi niệm khởi. Tâm này cực kỷ 
trong sáng, là đối tượng cứu cánh, 
không ô nhiễm, không lay động, như 
ngọn đèn bơ không chao động trước 
gió. 


Tâm này có được là nhờ liên tục 
huân tập tâm thức bằng pháp tu chỉ 





! Bodhisattvabhumi 


Sages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền <2 17 


quán trong một thời gian dài. Kinh 
Giải Thâm Mật nói rằng, "Này Đại bồ 
tát Từ Thị, hết thảy thiện pháp thuộc 
loại thế gian và xuất thế của Thanh 
văn, của Bồ tát hay của Như lai, nên 
biết đều là thành quả của chỉ quán tạo 
ra." Vì tất cả chánh định đều thuộc về 
chỉ quán, nên mọi hành giả đều nên 
siêng tu chỉ quán. Kinh Giải Thâm Mật 
còn nói, "Đức Phật dạy rằng vô lượng 
chánh định của Thanh văn, của Bồ tát 
và của Như lai, ông nên biết tất cả đều 
nằm trong chỉ quán." 


Hành giả không thể tu thiền-chỉ một 
chiều để đoạn diệt phiền não. Tu thiền- 
chỉ một chiều, chỉ có thể tạm thời dẹp 
bỏ phiền não vọng tâm. Thiếu ánh sáng 
trí tuệ thì không thể đoạn diệt tập khí 





! Unravelling oƒ the Thought Sutra 


18 s> Sfages oøƒ Medifation — Trình Tự Tu Thiền 


phiền não, vì vậy không thể tận diệt 
phiền não. Vì lý do này, Kinh Giải 
Thâm Mật nói rằng, "Định có khả năng 
hủy diệt phiền não, tuệ có khả năng 
triệt để hủy diệt tập khí phiền não." 
Kinh Chánh Định Vương' cồn nói: 


Dù lấy tâm định / để mà tu thiên 
Cũng không thể diệt / vọng tâm 
chấp ngã 

Phiên não sẽ vẫn / quay về quấy 
phá 

Như trong trường hợp / U-drak 
nhập định 

Quán pháp-vô-ngã / cho thật tận 
tưởng, 

Tu thiên dựa vào / pháp quán 


' King Oƒ Concentration Sutra. Bản Anh ngữ ghi ở 
đây là Kinh Giải Thâm MậtƒJ, đức Đalal Lama đính 
chính lại thành Kinh Chánh Định Vương [trong kỳ 

pháp hội Sydney 2008. 


Stages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền <2 19 


như vậy 

Đây chính là nhân / tạo quả giải 
thoát 

Chẳng nhân nào khác / mang 
đến an lạc. 


Đại Bồ Tát T\ qạng Kinh" có nói như 
sau, "Ai chưa từng nghe nói đến giáo 
pháp của Bồ Tát Tạng, chưa từng nghe 
nói đến giáo pháp giới luật xuất gia, lại 
nghĩ rằng chỉ cần đạt định là đủ, người 
ấy sẽ vì kiêu ngạo mà trở nên tăng 
thượng mạn. Như vậy, họ sẽ không thể 
thoát khỏi sinh lão bịnh tử, bần cùng, 
than khóc, đau đớn, khổ tâm và xáo 
trộn. Họ cũng không thể giải thoát toàn 
bộ lục đạo luân hồi, không thể giải 
thoát ra khỏi núi cao khổ đau thân tâm. 
Các ông hãy ghi nhớ lời này, Như lai 





! The Bodhisattva Collection 


20 s> Sfages øƒ Medifation — Trình Tự Tu Thiền 


nói răng nghe giáo pháp này sẽ giúp 
các ông thoát khỏi tuôi già và cái chêt." 


Vì lý do đó, ai muốn đoạn diệt mọi 
chướng ngại để đạt đến trí tuệ thanh 
tịnh siêu việt thì phải ở trong định để 
mà quán tuệ. 


6. TRÍ TUỆ 

Kinh Bảo Tích” nói răng: Nhờ Giới 
mà đạt Định. Đạt Định rồi thì tu Tuệ. 
Tuệ sẽ giúp đạt trí giác trong sáng. 
Nhờ trí giác trong sáng mà GIới sẽ toàn 
hảo. 


ý z z ^ s x2 z* 
Kinh Quản Tín Tâm Đại Thừa“ nói 
răng: "Này thiện nam tử, nêu các ông 





' Heap oƒJewels Sutra 
? Meditation on Faith in the Mahayana Sutra 


Stages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền <2 21 


không trụ nơi Tuệ thì Như lai chẳng 
thể nói các ông bằng cách nào lại có 
thể có được tín tâm nơi Đại Thừa, cũng 
không thể nói các ông làm sao có thể 
đặt mình an trụ trong pháp Đại Thừa." 


"Này thiện nam tử, các ông nên 
biết, chư bồ tát có được tín tâm nơi Đại 
thừa, đặt mình an trụ trong pháp Đại 
thừa, tất cả có được đều nhờ quán 
chiếu thực tại bằng cái tâm không tán 
loạn." 


Nếu chỉ tu tuệ quán mà không tu 
định chỉ, tâm sẽ tán loạn theo nhiều đề 
mục, chao động như ngọn đèn bơ trước 
gió. Độ trong sáng của trí giác sẽ 
không có, vì vậy phải song tu [chỉ 
quán|. Do đó, Kinh Đại Siêu Thoát 


22 +> Sfages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền 


Khổ" có nói như sau: "Chư Thanh Văn 
không thấy được Phật tánh, vì định 
mạnh mà tuệ yếu." 


"Chư Bồ tát thấy được Phật tánh, 
nhưng không thấy rõ, vì tuệ mạnh mà 
định yếu. Riêng chư Như Lai có thể 
thấy tất cả, vì định tuệ ngang nhau." 


Nhờ chỉ, tâm sẽ không bị ngọn gió 
tư tưởng khái niệm làm cho tán loạn, 
như ngọn đèn bơ không chao động 
trước gió. Nhờ quán, mọi tà kiến đều 
đoạn lìa, không còn chịu sự chi phối 
của người khác. Kinh Nguyệt Đăng” 
nói như sau: "Với chỉ, tâm sẽ không 
lay động. Với quán, tâm sẽ như ngọn 


' Sutra oƒ the Great and Complete Transcendence øƒ 
Suffering 
* Moon Lamp Sutra 


Stages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền «+ 23 


núi." Vậy hãy nên giữ lẫy phương pháp 
song tu chỉ quán. 


7. ĐIÊU KIỆN TIÊN QUYẾT TU 

CHỈ QUÁN 

Khởi đầu, hành giả cần hội đủ mọi 
điều kiện tiên quyết để nhanh chóng dễ 
dàng thành tựu chỉ quán. 


Điều kiện tiên quyết để thành tựu 
chỉ, đó là: sống trong môi trường 
thuận tiện; thiểu dục tri túc; không 
gánh nhiều việc; giữ giới thanh tịnh; 
triệt bỏ lòng tham ái cùng mọi tư tuởng 
khái niệm khác. 


Môi trường thuận tiện là môi trường 
có đủ năm yêu tô sau đây: nơi dễ kiếm 
thực phâm y phục; nơi ở không có 


24 +> Sfages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền 


người ác hay kẻ thù; địa phương không 
có tai ương tật bệnh; gần bên có bạn 
đạo giữ giới và có chánh kiến; chỗ ở 
ban ngày ít người qua lại và ban đêm Ít 
tiếng động. 


Thiểu dục nghĩa là không ham 
muốn nhiều áo quần y phục tốt, ví dụ 
như áo cà sa v.v... Tri túc nghĩa là hài 
lòng với bất cứ điều gì mình có, ví dụ 
áo cà sa phâm lượng kém v.v.... 


Không gánh nhiều việc nghĩa là xả 
bỏ những việc làm thế tục như công 
việc làm ăn; tránh tham dự vào việc thị 
phi của Phật tử tại gia hay của chúng 
tăng; từ bỏ mọi hoạt động y khoa vả 
bói toán. 


Cho dù nói rằng phạm giới Thanh 
Văn thì không thể vãng hỏi, tuy vậy, 


Stages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền «+ 25 


nếu hối cải, kiên quyết không tái phạm, 
lại có được ý thức về tính chất không 
tự tánh của tâm tạo tác, quen thuộc với 
tính chất không tự tánh của các pháp, 
được như vậy thì giới hạnh có thể nói 
là vẫn thanh tịnh. Điều này được minh 
giải qua Kinh A Xà Thế Vương Đoạn 
Hối”. Quí vị phải hàng phục tâm hối 
tiếc, nỗ lực tu thiền. 


Luôn nhớ được sự tai hại của lòng 
tham luyến trong kiếp hiện tại và mọi 
kiếp tương lai thì sẽ phá hủy được 
vọng tâm tham luyến này. Sự vật trong 
cõi luân hỏi, dù đẹp hay xấu, đều phù 
du như nhau, đều sẽ hư hoại. Chắng 
mấy chốc, quí vị sẽ phải lìa xa tất cả, 
chắc chắn là như vậy. Hãy quán chiếu 
vì sao cái tôi lại tham luyến sự vật đến 





! Sutra on the Elimination o‡ Ajatashatru's Regret 


26 %> Sfages øƒ Medifation — Trình Tự Tu Thiền 


như vậy, rồi đoạn diệt mọi tri kiến sai 
lầm. Thế nào là điều kiện tiên quyết 
của quán? Đó là: nương dựa vào bậc 
thánh giả, nghiêm chỉnh thỉnh cầu lời 
khai thị phong phú, và tư duy chính 
xác. 


Nên nương dựa vào bậc thánh giả 
nào? Bậc thánh giả học rộng đa văn, 
khéo giảng chánh pháp, đầy lòng từ bị, 
giàu sức nhẫn nại. 


Nói "nghiêm túc thỉnh cầu lời khai 
thị phong phú" là nghĩa gì? Đó là bằng 
trọn lòng tôn kính, nghiêm chỉnh lắng 
nghe toàn bộ giáo pháp mười hai loại 
kinh liễu nghĩa và bất liễu nghĩa Phật 
thuyết. Kinh Giải Thâm Mật nói rằng, 
"Không lắng nghe bậc thánh giả thuyết 
pháp cho thỏa chí mong cầu cũng là 
một chướng ngại cho sự tu quán." 


Stages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền <4 27 


Kinh này còn nói, "Nhân của quán là 
chánh kiến; nhân của chánh kiến là văn 
[nghe] và tư [tư duy chiêm nghiệm|." 
Narayana Vấn Kinh' nói rằng, "nhờ 
nghe mà phát tuệ, nhờ tuệ mà phiền 
não ô nhiễm đều đoạn diệt." 


Nói "tư duy chính xác”, là nghĩa gì? 
Là hiểu được chính xác ý nghĩa của 
kinh liễu nghĩa và kinh bất liễu nghĩa. 
Một khi thoát mọi nghi hoặc, Bồ tát có 
thể nhất tâm hành thiền. Bằng không, 
cứ để hoài nghi bủa vây, sẽ như người 
đứng giữa ngã tư đường, không biết 
phải chọn hướng đi nào. 


Hành giả trong mọi lúc phải tránh 
các món thịt, cá v.v... ăn uông vừa phải 





! Questions oƒ Narayana Sutra 


28 s> Sfages øƒ Medifation — Trình Tự Tu Thiền 


điêu độ, tránh mọi thức ăn gây hại cho 
sức khỏe. 


Chư Bồ tát một khi hội đủ mọi điều 
kiện tiên quyết tu chỉ quán, hãy nên bắt 
đầu tham thiên. 


Khi tham thiền, trước tiên phải hoản 
tất mọi pháp tu sơ khởi. Phải tiêu tiểu, 
rồi ở chốn thoải mái không tiếng động 
quấy nhiễu, nghĩ rằng, "Tôi sẽ độ hết 
thảy chúng sinh vào niết bản giác ngộ." 
Rồi khởi tâm đại bi, khởi tâm bồ đẻ, 
nguyện độ thoát toản thể chúng sinh, 
mang hết năm bộ phận gieo xuống 
chạm đất để mà đảnh lễ chư Phật và 
chư Bồ tát khắp mười phương. 


Hành giả phải đặt ảnh tượng Phật 
và Bồ tát, ví dụ như tranh vẽ, ở trước 
mặt, hay ở nơi nào khác. Phải cúng 


Stages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền + 29 


dường xưng tán chư Phật càng nhiều 
càng tốt. Hành giả cần sám hối tội 
chướng và tùy hỉ công đức của mọi 
người. 


Tiếp theo, hành giả ngồi thế kiết già 
Đại Nhật Như Lai, hay thế bán kiết già 
trên tọa cụ thoải mái. Mắt không mở 
lớn, không nhắm kín. Hãy nhìn xuôi 
chóp mũi. Thân không nghiêng về phía 
trước hay phía sau. Giữ thân thắng, 
tâm xoay vào trong. Hai vai để tự 
nhiên, đầu không nghiêng về phía sau, 
phía trước, hay một bên. Mũi giữ thắng 
hàng với rốn. Răng và môi để tự nhiên, 
chót lưỡi chạm hàm trên. Giữ hơi thở 
thật nhẹ, đều đặn, không phát tiếng 
động, không cố gắng, không ngắt 
quảng. Hồ hấp tự nhiên, chậm rãi, tựa 
hồ không có. 


30 s> Sfages øƒ Medifation — Trình Tự Tu Thiền 


§. HÀNH TRÌ THIÊN CHÍ 


Phải thành tựu chỉ trước. Chỉ, là cái 
tâm không tán loạn chạy theo ngoại 
cảnh, an trụ nơi đề mục một cách tự 
nhiên, liên tục, nhu nhuyễn khinh an. 


Ở trong trạng thái của chỉ, suy xét 
chính xác về tánh như, đó là quán. 
Kinh Bảo Vân” nói như sau, "Chỉ là cái 
tâm chuyên nhất bất loạn; quán là cái 
tâm quán xét riêng biệt về chân tánh." 


Kinh Giải Thâm Mật cũng nói như 
sau: "Đại Bồ Tát Từ Thị hỏi, "Bạch 
đức Thế tôn, phải nên cầu về chỉ và 
khéo về quán như thế nào?' Đức Phật 
dạy 'Đại Bồ tát Từ Thị, giáo pháp Như 
Lai dạy cho Bồ tát gồm có: khế kinh; 
xưng tán [ứng tụng]; giáo pháp tiên tri 





' Cloud oƒ Jewels 


Stages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền <2 31 


[ký biệt]; thi kệ [phúng tụng]; giáo 
huấn đặc biệt [tư thuyết]; tùy duyên 
thuyết pháp [nhân duyên]; hiển lộ 
thành tựu [thí dụ]; tương truyền [bản 
sự]; chuyện đản sinh [bản sinh]; giáo 
pháp rộng lớn [phương quảng]|; giáo 
pháp nhiệm mâu [hy pháp]; thiết lập 
giáo thuyết [luận nghị]; đối với giáo 
pháp ấy, Bồ tát khéo lắng nghe, khéo 
tiếp nhận ghi nhớ, văn khéo rành rẻ, ý 
khéo tìm tòi. Rồi với cái thấy thông 
suốt, Bồ tát một mình ở chỗ thanh tịnh 
mà tác ý tư duy, tiếp tục nhiếp tâm nơi 
giáo pháp ấy. Giáo pháp nào đã tác ý 
tư duy thì nhiếp tâm vào nơi đó, giữ 
cho liên tục. Đây gọi là chánh hạnh của 
tâm. Khi tâm thường xuyên đứng vững 
trong chánh hạnh như vậy, đạt sự 
khinh an nơi thân và nơi tâm, thì tâm 
ấy gọi là chỉ. Bồ tát cầu về chỉ là như 
vậy. 


32 s> Sfages oƒ Medifation — Trình Tự Tu Thiền 


Khi Bồ tát đạt được thân tâm khinh 
an như vậy và an trú trọn vẹn nơi ấy thì 
sẽ diệt được tán tâm. Nhập chánh định 
nơi pháp nào thì cần phân tích quán xét 
pháp ấy, thấy như ảnh hiện. Ảnh hiện 
nảy, vốn là đề mục của chánh định, cần 
dùng trí biết mà chính xác quyết trạch. 
Phải tầm tư toàn bộ, tận tường quán 
xét. Phải kiên nhẫn, ưa thích, xét thấy, 
nhìn thấy và hiểu rõ tận tường. Như 
vậy gọi là quán. Bồ tát như vậy là khéo 
về quán." 


Hành giả muốn thành tựu chỉ, ngay 
từ đầu phải chú tâm để thấy răng mười 
hai loại kinh Phật, khế kinh, ứng tụng, 
v.v..., đều có thể tóm tắt được như sau: 
tất cả đều đang dẫn đến tánh như, sẽ 
dẫn đến tánh như, và đã dẫn đến tánh 
như. 


Stages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền «+ 33 


Có thể thiền chỉ bằng cách nhiếp 
tâm vào các hợp thể thân và tâm [uẩn] 
là vì đề mục này bao gồm tất cả mọi 
hiện tượng. Lại có một cách khác: 
nhiếp tâm vào hình Phật. Kinh Chánh 
Định Vương nói như sau: 


Thân màu hoàng kim, 
Đăng ngự cõi thể 
Tướng đẹp vô cùng. 
Bồ tát nhiếp tâm 

Vào đê mục này 

Thì được gọi là 

Nhập vào chánh định. 


Vậy hãy chọn một đề mục thiền chỉ 
rồi thường xuyên liên tục mang tâm đặt 
ở nơi ấy. Khi nhiếp tâm vào đề mục 
như vậy, hãy kiểm soát xem tâm có 
khéo chuyên chú nơi đề mục hay 


34 s> Sfages oƒ Medifation — Trình Tự Tu Thiền 


không. Đồng thời kiểm soát xem tâm 
có đang bị chìm đắm, có đang bị quấy 
động vì ngoại cảnh. 


Nếu tâm bị chìm đắm vì buôn ngủ, 
tán loạn, hoặc nếu thấy tâm đang sắp 
chìm đắm, khi ấy hãy nên nghĩ đến 
điều đáng vui, ví dụ nghĩ đến hình 
Phật, hay nghĩ đến ánh sáng. Hết chìm 
đăm rồi, hãy cố gắng thấy đề mục cho 
thật rõ nét. 


Phải biết nhận diện khi tâm bị chìm 
đăm không còn thấy rõ đề mục, cảm 
giác như bị mù, như vào trong bóng 
tối, hay như khi đang nhắm mắt. Còn 
nếu ngồi thiền mà tâm bị ngoại cảnh 
quấy động, ví dụ chạy theo sắc tướng 
đáng ưa, hoặc chuyên chú vào đề mục 
khác, hoặc xao lãng vì ham muốn điều 
gì trước kia đã từng được hưởng, hoặc 


Stages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền + 35 


nếu nghi ngờ sắp bị tán tâm, những lúc 
như vậy hãy nhớ tất cả các pháp hữu vi 
đều vô thường, nhớ nghĩ đến khổ đau 
luân hồi v.v..., về những đề mục có khả 
năng giúp tâm an định. 


Theo quá trình nảy, tán tâm là điều 
cần đoạn diệt, dùng sợi dây chánh 
niệm và tỉnh giác cột chặt tâm như voi 
điên vào gốc cây đề mục. Bao giờ thấy 
tâm thoát mọi chìm đắm, mọi quấy 
động, không cần cô gắng cũng tự nhiên 
chuyên chú nơi đề mục, khi ấy, hễ tâm 
còn được như vậy, hãy thả lỏng tâm 
trong trạng thái trung tính tự nhiên. 


Cần hiểu rằng khi đạt được chỉ thì 
thân tâm đều khinh an nhờ huân tập lâu 
dài trong thiền định, và tâm hễ chọn đề 
mục nào thì đều có được khả năng tùy 
ý năm giữ đề mục ấy. 


36 %> Sfages øƒ Medifation — Trình Tự Tu Thiền 


9. THÀNH TỰU QUÁN 


Sau khi thành tựu chỉ, hãy nên thiền 
quán bằng suy nghĩ như sau: tất cả giáo 
pháp của Phật đều là giáo pháp tuyệt 
hảo, đều trực tiếp hay gián tiếp làm 
hiển lộ tánh như và dẫn đường tới tánh 
như cực kỳ trong sáng. Nếu hiểu được 
tánh như, sẽ thoát lưới tà kiến, như 
bóng tôi tan khi ánh sáng hiện. Thiền 
chỉ một chiều không thể thanh tịnh bản 
giác, cũng không thể xua tan bóng tối 
của chướng nghiệp. Dùng tuệ để quán 
tánh như cho đúng cách thì thanh tịnh 
được bản giác. Phải có tuệ mới chứng 
được tánh như. Phải có tuệ mới đoạn 
được chướng nghiệp. Vậy khi thiền 
chỉ, phải vận dụng tuệ giác đề truy tầm 
tánh như. Không thể với pháp tu chỉ 
mà thấy đủ. 


Stages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền + 37 


Tánh như, là thế nào? Tánh như là 
chân tánh của vạn pháp, rằng rốt ráo 
đều là vô pháp ngã và vô nhân ngã. 
Điều này phải chứng bằng tuệ ba la 
mật, không có cách nào khác. Kinh 
Giải Thâm Mát nói như sau: " 'Kính 
bạch Như lai, chư Bồ tát chứng pháp 
vô ngã bằng ba la mật nào?' Bồ Tát 
Quan Tự Tại, muốn chứng pháp vô 
ngã, phải vận dụng tuệ ba la mật." Vì 
vậy hãy từ trong chỉ mà quán tuệ. 


Hành giả nên quán xét như sau: cái 
tôi không năm ngoài các uẫn', các giới, 
các căn. Cái tôi cũng không mang cùng 
tính chất với các uẫn v.v... vì uẫn thì 
có nhiều và vô thường, còn cái tôi lại 
được xem là độc nhất và thường còn. 
Cái tôi chỉ có thể hoặc là một, hoặc 





' Anh ngữ: mental and physical aggregates, nghĩa là 
các hợp thê thân vả tâm. 


38 s Sfages øƒ Medifation — Trình Tự Tu Thiền 


nhiều hơn một, không thể có cách hiện 

hữu nảo khác. Vậy có thể kết luận rằng 

khái niệm thông thường về "tôi" và 
"của tôi" đều hoàn toàn sai lầm. 


Thiền quán các pháp vô ngã như 
sau: tất cả các pháp, nói tóm lại, đều 
bao gồm trong năm uân', mười hai xứ”, 
và mười tám giới”. Sắc tướng của uân, 
xứ và giới, nói cho rốt lại, chằng qua 
chỉ là sắc tướng của tâm. Đó là vì nếu 
phân chia sắc thể ra thành từng hạt tử 
cực vi, xét tánh chất của từng hạt tử Ấy, 
cũng chăng thể tìm ra đặc tính của sắc. 


' Anh ngữ : five aggregates, bao gồm các hợp thê thân 
tâm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 

? Anh ngữ: twelve sources of perception, nghĩa là mười 
hai nguồn nhận thức, gồm CÓ sáu căn [mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý] và sáu trần [hình sắc, âm thanh, mùi 
hương, vị nễm, tiếp xúc, đối tượng của ý tưởng] 

b Anh ngữ: eighteen elements, bao gồm sáu căn, sáu 
trần và sáu thức. 


Stages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền =4 39 


Nói cho rốt ráo thì chính tâm cũng 
không thật có. Cái tâm này đây, chỉ 
biết nhìn vào hình tướng hư vọng của 
sắc, v.v... biến hiện thành nhiều sắc 
thái, tâm như vậy làm sao có thể thật 
có? Cũng như sắc, v.v... chỉ là hư 
vọng, vì tâm không tách lìa sắc nên 
tâm cũng hư vọng. Cũng như sắc v.v... 
có nhiều sắc thái, đặc tính của sắc 
không phải một cũng không phải nhiều 
hơn một, tương tự như vậy, vì tâm 
không khác với sắc, nên đặc tính của 
tâm cũng không phải một, không phải 
nhiều hơn một. Do đó, ngay từ bản 
chất, tâm vốn như huyền. 


Hãy xét như sau, tương tự như tâm, 
tánh chất vạn pháp cũng đều như 
huyễn. Vậy khi lẫy tuệ giác quán chiếu 
đặc tính của tâm, rốt lại sẽ thấy tâm 
không phải ở trong, không phải ở 


40 s> Sfages oƒ Medifation — Trình Tự Tu Thiền 


ngoài, cũng không phải không cả ở 
trong ở ngoài. Tâm của quá khứ, tâm 
của vị lai, và tâm của hiện tại đều 
không thể thấy. Khi tâm sinh, chăng từ 
đâu mà sinh, khi tâm diệt, chẳng về 
đâu mà diệt, là vì tâm không thể nắm 
bắt, không thể chứng minh, không có 
hình tướng. Nếu có người hỏi thế nảo 
là sự không thể nắm bắt, không thể 
chứng minh và không có hình tướng, 
Kinh Bảo Tích nói rằng, "Này Ca Diễp, 
tâm này nếu truy tầm sẽ chẳng thể tìm 
thấy. Không thể tìm thấy thì chắng thê 
nhận biết. Không thể nhận biết thì 
chăng phải là quá khứ, vị lai, hay hiện 
tại" Khi quán chiếu như vậy, điểm 
khởi đầu của tâm rốt lại không thể 
thấy; điểm kết thúc của tâm tốt lại 
không thể thấy, đoạn giữa của tâm rốt 
lại không thể thấy. 


Stages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền <2 4l 


Phải hiểu rằng vạn pháp đều không 
có phần cuối hay phần giữa; cũng 
giống như tâm, chắng có khúc giữa, 
khúc đuôi. Biết tâm không có khúc 
đuôi, khúc giữa, sẽ nhận biết sự không- 
có-đặc-tánh của tâm. Điều gì tâm 
chứng tận tường thì chứng là không. 
Chứng được như vậy, ngay chính cái 
đặc tính được gọi là sắc thái của tâm, 
như đặc tính của sắc, v.v..., rốt lại đều 
không thể thấy. Hành giả một khi đã 
vận dụng trí tuệ mà vẫn không thể 
quán thấy chân tướng của sự vật, sẽ 
chăng cần gì phải phân tích xem sắc là 
thường hay vô thường, không hay 
chăng phải không, ô nhiễm hay không 
ô nhiễm, sinh hay không sinh, hữu hay 
không hữu. Đã không quán xét truy tìm 
sắc, thì thọ, tưởng, hành, thức, cũng 
vậy, cũng chắng quán xét truy tìm. 
Điều gì vốn đã không hiện hữu thì 


42 % Sfages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền 


thuộc tính của nó cũng không hiện 
hữu. Làm sao quán xét truy tìm? 


Cứ như vậy vận dụng trí tuệ để 
quán chiếu truy tìm một vật, vẫn không 
thể chứng thấy vật ấy vốn thật có, hành 
giả khi ấy nhập định vô niệm. Và như 
vậy chứng được sự vô-đặc-tánh của 
vạn pháp. 


Nếu không vận dụng tuệ giác đề 
quán xét chân tướng của từng sự vật 
mà chỉ đơn thuần đoạn diệt mọi hoạt 
động tâm thức sẽ không thể siêu việt 
khái niệm, lại càng không thể chứng 
biết sự vô đặc tánh, vì thiếu mất ánh 
sáng trí tuệ. Nếu từ sự quán xét tánh 
như của từng pháp mà phát được ngọn 
lửa giác, biết được vạn pháp đúng như 
sự thật, thì cũng như dùng củi cọ xát 
vào nhau mà thành lửa, lửa này sẽ 


Stages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền =2 43 


thiêu rụi mọi củi gỗ tư tưởng khái 
niệm. Đó là lời Phật dạy. 


Kinh Bảo Vân cũng nói rằng, 
"Người nào khéo nhận ra lỗi lầm, sẽ 
nhập định tánh không để siêu việt khái 
niệm phân biệt. Người như vậy, nhờ 
thường xuyên thiền quán tánh không 
nên khi tận tường truy tìm đề mục và 
đặc tính của đề mục, tâm sẽ thích thú, 
thư giản, người ấy chứng biết tất cả 
đều là không. Khi quán chiếu truy tìm 
ngay chính cái tâm chứng biết ấy, cũng 
thấy là không. Khi quán chiếu truy tìm 
đặc tính của điều mà tâm chứng biết, 
cũng thấy là không. Chứng không như 
vậy, người tu nhập định vô tướng." 
Điều này cho thấy chỉ người nảo tham 
thiền quán xét cho thật rốt ráo mới có 
thể nhập định vô tướng. 


44 s> Sfages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền 


[Đức Phật] giải thích rất rõ, rằng 
nếu tuyệt diệt mọi hoạt động tâm thức, 
không vận dụng trí tuệ để quán xét đặc 
tánh của sự vật, sẽ chăng làm sao có 
thể nhập định vô niệm. Vậy, đạt định là 
nhờ vận dụng trí tuệ quán xét rốt ráo 
chân tướng của sự vật như là sắc, V.V.... 
chứ không phải nhờ nhiếp tâm vào đề 
mục sắc, v.v... Cũng không thể đạt 
định bằng cách trú ở giữa cõi thế gian 
và xuất thế gian, đó là vì SắC, V.V..., 
đều không thể nhận biết. Cho nên định 
này gọi là định vô trú. 


[Hành giả như vậy| được gọi là 
hành giả tuệ giác vô thượng, là vì khi 
dùng tuệ giác quán xét đặc tánh của 
vạn pháp, hành giả ấy chăng tìm thấy 
gì Điều này được nói trong Kinh 


Stages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền + 45 


Không Tạng” và Kinh Bảo Ngọc 
Vương Đỉnh”, v.v... 


Vậy, nhờ đi vào tánh như của nhân 
vô ngã và pháp vô ngã, người tu siêu 
việt mọi khái niệm, mọi quán xét, là vì 
không có gì để mà quán xét, quan sát. 
Người tu thoát mọi niệm khởi, từ trong 
nhất tâm bất loạn sẽ tự nhiên đi vào 
trong định mà không cần dụng công. 
Khi ấy, quán tánh như một cách rõ 
ràng, trú tâm nơi ấy. Khi trú trong 
chánh định này, phải giữ tâm cho liên 
tục, đừng để tán loạn. Khi nào, nói ví 
dụ, vì tham luyến mà tán tâm theo đối 
cảnh, tâm phải ghi nhận ngay. Nhanh 
chóng đình chỉ sự tán tâm bằng cách 
quán bất tịnh nơi điều mình đang tham 





' §pace Treasure Sutra 
* Jewel in the Crown Sutra 


46 s> Sfages oƒ Medifation — Trình Tự Tu Thiền 


luyên, mau chóng mang tâm về lại với 
tánh như. 


Nếu sinh tâm buồn chán đối với 
pháp thiền này thì hãy tư duy về lợi ích 
của tâm định, quán bằng sự phần chấn. 
Tâm buôn chán cũng nên dẹp bỏ bằng 
cách thấy rõ nhược điểm của tán tâm. 


Nếu mọi điều trong tâm trở nên mờ 
mịt, tâm bắt đầu chìm đắm, hay sắp 
sửa bị chìm đắm, vì tán loạn hay vì 
buồn ngủ, thì hãy như trước, mau 
chóng dẹp bỏ sự chìm đắm này bằng 
cách chú tâm vào những điều khiến 
tâm phấn chấn. Rồi chuyên chú giữ 
chặt đề mục tánh như. Khi nào thấy 
tâm bị quấy động, hay sắp sửa tán tâm 
vì nhớ lại những việc rộn rã tiếng cười 
trong quá khứ, hãy như trước, đình chỉ 
mọi quấy động băng cách nhớ lại tánh 


Stages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền + 47 


chất vô thường của sự vật, làm như vậy 
sẽ giúp điều tâm. Rồi hãy cố gắng 
không áp dụng biện pháp hóa giải, giữ 
tâm trong tánh như. 


Bao giờ tâm tự nhiên nhập định 
tánh như, thoát mọi chìm đắm và quấy 
động, khi ấy hãy để tâm trong trạng 
thái tự nhiên, thả lỏng mọi cô gắng. 
Nếu đang khi nhập định mà cố gắng 
dụng công, tâm sẽ bị tán. Nhưng nếu bị 
chìm đắm mà không cỗ gắng dụng 
công, tâm sẽ vì quá tối mà trở thành 
như người mù, không thể đạt tuệ. Vậy, 
khi tâm bị chìm tối thì phải cỗ gắng 
dụng công, còn khi ở trong định thì 
phải thả lỏng. Trong khi thiền quán, 
nếu để tuệ mạnh mà định yếu, tâm sẽ 
chao động như ngọn đèn bơ trước gió, 
hành giả không thê thấy tánh như một 
cách rõ ràng. Vào lúc ấy hãy nên thiền 


48 s> Sfages oƒ Medifation — Trình Tự Tu Thiền 


chỉ. Đến khi định trở nên quá đà, hãy 
quán tuệ. 


10. HỢP NHẤT PHƯƠNG TIỆN 

VÀ TRÍ TUỆ 

Đến khi chỉ quán cân bằng, hãy giữ 
tâm tịch lặng, không dụng công. Hễ 
thân tâm còn thoải mái thì cứ giữ như 
vậy. Nếu thân tâm bắt đầu khó chịu, 
hãy nhìn toàn cõi thế gian như huyễn, 
như ảo, như mộng, như bóng trăng, 
như ảnh hiện. Nghĩ rằng: "Tất cả chúng 
sinh đang vô cùng khốn khổ trong cõi 
luân hồi, đó là vì họ không có được trí 
tuệ thậm thâm này." Rồi phát tâm đại 
bi và tâm bồ đề, nghĩ răng: "Tôi phải 
nỗ lực giúp cho họ hiểu được tánh 
như." Nghỉ ngơi. Rồi trở lại, như cũ, 
nhập vào chánh định vô tướng. Nếu 


Stages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền <2 49 


tâm buồn nản, hãy lại nghỉ ngơi. Đây 
là con đường tu tập kết hợp chỉ quán, 
nhiếp tâm vào đề mục bằng khái niệm 
và vô niệm. 


Qua tiến triển này, hành giả thiền về 
tánh như một tiếng đồng hồ, hay nửa 
thời tọa thiền buổi tối, hay trọn một 
thời tọa thiền, hay lâu hơn nếu thấy 
thoải mái. Đây là chánh định thâm 
chứng chân cảnh giới như trong Kinh 
Nhập Lăng Giả! có dạy. Tiếp theo, nếu 
muốn xuất định thì đang khi chân còn 
xếp bằng, hãy suy nghĩ như sau: "Mặc 
dù xét theo chân đế, tất cả các pháp 
này đều không có đặc tánh, nhưng xét 
theo tục đế, các pháp vẫn hiện hữu. 
Bằng không, làm sao có nhân quả? 
Đức Phật dạy rằng: 





! Døscent imo Lanka Sutra 


50 %> Sfages øƒ Medifation — Trình Tự Tu Thiền 


Vạn pháp sinh ra trong tục để 
Còn trong chân để, không tự 
tánh. 


Chúng sinh với thái độ ấu trĩ luôn 
phóng đại thế giới thực tại, cho rằng Sự 
vật có đặc tính cô định, mặc dù thật ra 
không phải vậy. Vì gán đặt hiện hữu có 
tự tánh lên những điều vốn không tự 
tánh, nên tâm thức trở nên mê muội, cứ 
phải lang thang dài lâu trong cõi luân 
hồi. Vì vậy, tôi phải nỗ lực cố gắng, 
không chút sai sót, thành tựu công đức 
trí tuệ vô thượng, đạt địa vị toàn giác 
để giúp chúng sinh chứng được tánh 
như." 


Tiếp theo, chằm chậm xả thế kiết 
già, đảnh lễ mười phương Phật đà, Bồ 
tát. Hãy cúng dường và tắn dương chư 


Stages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền <2 5] 


Phật, chư Bồ tát. Phát nguyện rộng lớn 
băng cách đọc tụng bài Hjạnh Nguyện 
Vương' [Phố Hiền], v.v... Sau đó, nỗ 
lực tích tụ công đức trí tuệ bằng cách 
thực hành hạnh thí, v.v..., bao gồm đầy 
đủ tính túy của tánh không và đại bị. 


Làm như vậy sẽ từ trong định 
chứng được tánh không với đầy đủ mọi 
thiện đức tối thượng. Kinh Bảo Ngọc 
Vương Đỉnh dạy rằng "Khoác áo giáp 
đại từ, an trú trong đại bi, nhập chánh 
định trực chứng tánh không bao gồm 
đầy đủ mọi thiện đức tối thượng. Thế 
nảo là tánh không bao gồm đầy đủ mọi 
thiện đức tối thượng? Là tánh không 
không rời hạnh thí, không rời hạnh 
giới, không rời hạnh nhãn, không rời 
hạnh tấn, không rời hạnh định, không 





' Prayer oƒ Noble Conduct 


52 %s> Sfages oƒ Medifation — Trình Tự Tu Thiền 


rời hạnh tuệ, và không rời phương 
tiện." Bồ tát phải nương vảo thiện hạnh 
như hạnh thí, dùng làm phương tiện để 
thành tựu chúng sinh, để thanh tịnh 
cảnh giới, thân và vô lượng thánh 
chúng. 


Bằng không, lấy gì làm nhân tố để 
thành tựu cõi Phật như đức Phật 
thường nói? Trí toàn giác bao gồm đầy 
đủ mọi thiện đức tối thượng, trí này có 
thể đạt được nhờ thực hành hạnh thí 
cùng các hạnh phương tiện khác. Vì 
vậy đức Phật nói rằng trí toàn giác có 
được là nhờ phương tiện. Nên Bồ tát 
cũng phải thực hành hạnh thí cùng các 
hạnh ba la mật khác, chứ không thể chỉ 
biết đến tánh không. 


Stages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền + 53 


Kinh Thiện Pháp Nhiếp Trì Đại 
Phương Quảng" dạy rằng: 


"Này Di Lạc, chư Bồ tát thành tựu 
viên mãn sáu hạnh toàn hảo là để đạt 
quả vị Phật cứu cánh. Nhưng kẻ điên 
rồ thì lại nói rằng, 'Bồ tát chỉ cần tu tuệ 
ba la mật là đủ, cần gì phải tu những ba 
la mật còn lại?' Họ từ bỏ các hạnh ba la 
mật khác. Này Di Lạc, ông nghĩ thế 
nào? Khi vua Kashi bố thí thịt mình 
cho chim ưng để cứu chim bồ câu, làm 
như vậy có phải vì thiếu tuệ?" Bồ tát 
DI Lạc trả lời, "Không, không phải là 
như vậy." Đức Phật dạy, "Di Lạc, Bồ 
tát tích lũy thiện căn nhờ thực hành 
đúng theo sáu hạnh ba la mật. Thiện 
căn này, có tai hại hay chăng?" Bồ tát 
Di Lạc trả lời, "Kính bạch đức Phật, 





' Evtensive Collection of All Qualities Sutra 


54 %> Sfages oƒ Medifation — Trình Tự Tu Thiền 


không thể nào là như vậy." Đức Phật 
nói thêm, "DI Lạc, ông cũng đã từng 
chính xác hành trì hạnh thí ba la mật 
trong vòng sáu mươi kiếp, hành trì 
hạnh giới ba la mật trong vòng sáu 
mươi kiếp, hành trì hạnh nhẫn ba la 
mật trong vòng sáu mươi kiếp, hành trì 
hạnh tấn ba la mật trong vòng sáu 
mươi kiếp, hành trì hạnh định ba la mật 
trong vòng sáu mươi kiếp, hành trì 
hạnh tuệ ba la mật trong vòng sáu 
mươi kiếp. Đối với việc này, kẻ điên rỒ 
sẽ nói: 'Chỉ có một con đường để đạt 
quả vị Phật, đó là con đường tánh 
không.' Phương pháp hành trì của họ 
hoàn toàn sai lầm." 


Bồ tát có tuệ mà thiếu phương tiện 
sẽ như chư Thanh văn, không có khả 
năng gánh vác thiện hạnh của Phật đà. 
Nhưng Bồ tát nếu có phương tiện thì sẽ 


Stages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền + 55 


đủ sức gánh vác. Kinh Bảo Tích nói, 
"Ca Diếp, sự thê là như vậy. Như đẳng 
quốc vương mà được quân thần hỗ trợ 
thì sẽ đủ sức chu toàn mọi nhiệm vụ. 
Tương tự như vậy, trí tuệ của bồ tát 
được phương tiện hỗ trợ thì vị bồ tát ấy 
sẽ đủ khả năng hoàn thành mọi thiện 
hạnh của Phật đà." Tri kiến bồ tát đạo 
khác với tri kiến ngoài Phật giáo, và 
[tri kiến] thanh văn đạo cũng khác. Vì 
tri kiến ngoài Phật giáo lầm thấy có 
ngã, v.v... cho nên đường tu của họ 
hoàn toàn lìa khỏi trí tuệ. Do đó không 
thể đạt giải thoát. 


Chư thanh văn vì tâm lìa đại bi và 
không có phương tiện nên nhất tâm 
dốc sức đạt niết bàn. Còn chư Bồ tát 
trên đường tu luôn trân quí giữ gìn trí 
tuệ và phương tiện, nên dốc sức đạt 
niết bàn vô trú. Bồ tát đạo bao gồm trí 


56 *s> Sfages øƒ Medifation — Trình Tự Tu Thiền 


tuệ và phương tiện, nhờ vậy đạt vô trú 
niết bàn. Nhờ trí tuệ nên không vướng 
luân hồi, nhờ phương tiện nên không 
vướng niết bản. 


Kinh Già Da Thủ” nói rằng, "Nói 
cho ngắn gọn, Bồ tát đạo bao gồm hai 
phần. Một là phương tiện, hai là trí 
tuệ." Kinh Đệ Nhất Tối Thắng Cát 
Tưởng” nói như sau, "Tuệ giác toàn 
hảo là mẹ, phương tiện thiện xảo là 
cha.” 


Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh` cũng 
có dạy như sau: "Đối với bô tát, ràng 
buộc là thế nào, cởi thoát là thế nào? 
Sống trong luân hồi mà thiếu phương 
tiện là ràng buộc. Sống trong luân hồi 


' Hil1 oƒ Gaya Head Sutra 
? First among the Supreme and Glorious 
3 Teaching øƒ Vimalakirti 


Stages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền «+ 57 


mà có phương tiện là giải thoát. Sống 
trong luân hỗồi mà thiếu tuệ giác là ràng 
buộc. Sống trong luân hồi mà có tuệ 
giác là giải thoát. Tuệ giác không 
phương tiện là ràng buộc. Tuệ giác có 
phương tiện là giải thoát. Phương tiện 
không tuệ giác là ràng buộc. Phương 
tiện có tuệ giác là giải thoát." 


Nếu bồ tát chỉ lo tu tuệ thì sẽ vướng 
cõi niết bàn mà chư Thanh văn mong 
cầu. Vậy cũng như bị ràng buộc, không 
thể giải thoát vào vô trú niết bàn. Nên 
tuệ giác lia phương tiện là ràng buộc 
đối với bồ tát. Như người rét mướt 
trong cơn gió lạnh trông tìm ngọn lửa 
ấm, bồ tát cũng vậy, song tu tuệ giác 
tánh không và phương tiện để diệt trừ 
ngọn gió vọng kiến, chứ không chỉ 
riêng đạt tuệ giác tánh không như chư 


58 s> Sfages øƒ Medifation — Trình Tự Tu Thiền 


Thanh văn. Kinh Thập Thiện” nói rằng, 
"Này thiện nam tử, sự thể là như vậy. 
Lấy ví dụ có người hết lòng thờ lửa, 
kính lửa như kính tôn sư, vẫn không hề 
nghĩ răng: "Vì tôi kính ngưỡng, thờ 
phụng, tôn sùng lửa nên phải ôm chặt 
lửa băng cả hai tay." Là vì người ấy 
biết nếu làm như vậy sẽ phải chịu đớn 
đau thể xác tỉnh thần. Tương tự như 
vậy, bồ tát biết về niết bàn nhưng 
không có đạt niết bàn, vì bồ tát hiểu 
rằng làm như vậy là quay lưng với giác 
ngộ viên mãn. 


Nếu chỉ dựa vào phương tiện, bô tát 
sẽ không thể siêu việt cảnh giới thế tục, 
tất cả sẽ chỉ là ràng buộc. Vì thế phải 
song tu phương tiện và trí tuệ. Nương 
vào tuệ lực, bồ tát có thể chuyển phiền 





! Ten Qualities Sutra 


Stages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền + 59 


não thành nước cam lồ, như thuốc độc 
dưới huyền thuật. Chăng cần gì phải 
nói đến [lợi ích của] giới ba la mật, 
v.v... sẽ đưa đến cảnh giới siêu việt tự 
nhiên. 


Kinh Bảo Tích nói rằng, "Ca Diễp, 
sự thể là như vậy. Nhờ năng lực của 
mật chú và dược phẩm, thuốc độc 
không thể khiến chết người. Tương tự 
như vậy, nhờ năng lực của trí tuệ, 
phiền não không thể khiến bồ tát đọa 
rơi. Vì vậy, nhờ phương tiện, bồ tát 
không bỏ luân hồi, không rơi niết bàn; 
nhờ trí tuệ, bồ tát xả bỏ đối cảnh 
[tưởng lầm là thật có], không trầm luân 
luân hồi. Từ đó đạt vô trú niết bàn của 
đẳng Phật đà. Kinh Không Tạng cũng 
có nói, "nhờ trí tuệ nên đoạn diệt phiền 
não, nhờ phương tiện nên không lìa 
chúng sinh." Kinh Giải Thâm Mật 


60 %> Sfages øƒ Medifation — Trình Tự Tu Thiền 


cũng nói, "Như lai chăng hề nói người 
không quan tâm đến lợi ích của chúng 
sinh, không hướng về tuệ giác chứng 
chân tánh của vạn pháp hữu vi, mà lại 
có thể chứng được quả vô thượng 
chánh đẳng giác của đắng Phật đà." Vì 
vậy, ai người muốn thành tựu Phật quả 
cần thuần dưỡng cả trí tuệ và phương 
tiện. 


Khi đang quán tuệ giác siêu việt, 
hay khi đang đi sâu vào trong định, đều 
không thể hành trì các hạnh phương 
tiện như là giới ba la mật. Nhưng 
phương tiện vẫn có thể được thực hành 
chung với tuệ giác vào những lúc trước 
hay sau buổi tọa thiền. Đây là phương 
pháp song tu trí tuệ và phương tiện. 


Hơn nữa, đây là đường tu của bồ 
tát, con đường hành trì pháp tu hợp 


Stages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền <2 61 


nhất trí tuệ và phương tiện. Đường tu 
này siêu việt, thắm nhuần tâm đại bi 
hướng về toàn thể chúng sinh. Khi tu 
phương tiện lúc xuất định, hãy thực 
hành hạnh thí cùng các hạnh ba la mật 
khác giống như nhà làm ảo thuật, 
không hề vướng vọng kiến. Duy Ma 
Cật Sở Thuyết Kinh nói rằng, "Phương 
tiện của Bồ tát là gì, trí tuệ của Bồ tát 
là trí tuệ nào? Phương tiện của bồ tát 
là, trong khi nhập định, với lòng đại bị, 
luôn nhớ nghĩ và giữ tâm gần gũi với 
chúng sinh. Nhập định với tâm an lạc 
và tâm an lạc tột cùng, đó là trí tuệ." 
Kinh Phật có nhiều nơi cũng nói về 
nghĩa này. Trong Phẩm Hàng Phục Ma 
Lực” có nói như sau, "Hơn nữa, hạnh 
ba la mật của chư Bồ tát là ý thức nỗ 
lực của tâm tuệ, là kho bồ thiện pháp 





' The Chapter on Controlling Evil Forces 


62 %> Sfages oƒ Medifation — Trình Tự Tu Thiền 


của tâm phương tiện. Tuệ dẫn đến 
chứng ngộ vô ngã, tính không hiện hữu 
[có tự tánh] của chúng sinh, của đời 
sông, của phương tiện sinh sống và của 
con người. Còn phương tiện thì giúp 
thành tựu chúng sinh. 7ện Pháp 
Nhiếp Trì Đại Phương Quảng cũng 
nói: 

Nhà làm do thuật / dễ dàng 

buông xả / tạo vật của mình. 

Vì vốn biết rõ / thực chất của nó/ 

nên không tham luyễn. 

Tương tự như vậy “ba cối như 

huyền / Phật biết từ lâu, 

trước khi biết đến / chúng sinh 

trong đó, 

và trước cả khi / nỗ lực độ sinh. 


Vì phương pháp hành trì trí tuệ và 
phương tiện của Bồ tát là như vậy, cho 


Stages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền =2 63 


nên có nơi nói răng: hạnh bô tát trụ ở 
luân hôi, trí bô tát trụ nơi niêt bản. 


Vậy hãy huân tập tâm thức với hạnh 
thí và các hạnh ba la mật khác, hồi 
hướng chánh đăng giác, bao gồm tinh 
túy của tánh không và đại bi. Để phát 
khởi tâm bồ đề, như đã làm, hãy tỉnh 
tấn hành trì chỉ và quán qua các thời 
tọa thiền đều đặn. Như Kinh Tịnh 
Hạnh” đã dạy, hãy luôn tự huân tập 
tâm mình trong phương tiện, bằng cách 
luôn giữ chặt chánh niệm nơi thiện đức 
của chư Bồ tát, là những người không 
ngừng nỗ lực vì lợi ích của chúng sinh. 


Huân tập trong đại bị, phương tiện 
và tâm bồ đề như vậy, chắc chắn sẽ 
được một kiếp sống tuyệt hảo trong 





' Pure Field of Engagement Sutra 


64 %> Sfages oƒ Medifation — Trình Tự Tu Thiền 


hiện tại. Trong mơ luôn thấy chư Phật 
và chư bồ tát, cùng nhiều giấc mơ cát 
tường khác. Chư thiên thiện thần đều 
luôn hộ trì cho người ấy. Bất cứ lúc 
nào cũng tích tụ được vô lượng công 
đức trí tuệ. Phiền não cùng các hiện 
tượng bất tường đều sẽ được thanh 
tịnh. Lúc nảo cũng được vô vàn hạnh 
phúc an lạc, được vô vàn bậc thánh 
trân quí giữ gìn. Thân thể cũng vậy, 
thoát mọi tật bịnh. Tâm được nhiều 
khả năng tối thượng, đạt các loại thần 
thông như nhãn thông. 


Người như vậy có thể vận dụng 
thần thông du hành đến vô lượng cõi 
giới, cúng dường chư Phật, nghe Phật 
thuyết pháp. Đến lúc mạng chung sẽ 
thấy chư Phật cùng chư bồ tát [đến tiếp 
dẫn]. Trong các đời tương lai, sẽ luôn 
tái sinh vào gia đình nơi chốn đặc biệt, 


Stages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền + 65 


không xa rời chư Phật chư Bồ tát. 
Không cần dụng công mà vẫn tích tụ 
tròn đầy công đức trí tuệ, có được tài 
sản dỗi đảo, với đông đảo chúng đệ tử, 
thị giả, có được trí thông minh sắc bén, 
đầy đủ khả năng thành tựu tâm chúng 
sinh. Bất kể là sinh ra ở đâu, sẽ luôn 
nhớ các đời trước. Hãy cố gắng hiểu 
những lợi ích vô lượng như vậy, trong 
các bộ kinh khác cũng có giải thích. 


Cứ vậy thiền quán về từ bi, về 
phương tiện và về tâm bô đề trong một 
thời gian dài với lòng kính ngưỡng sâu 
xa, tâm nhờ vậy sẽ từ từ thanh tịnh, 
chín mùi. Khi ấy, tương tự như dùng 
khúc cây cọ xát vào nhau đề lây lửa, 
quí vị sẽ đạt pháp thiền về chân thực 
tại. Quí vị sẽ có được tuệ giác cực kỷ 
trong sáng về pháp giới, thoát mọi khái 
niệm phân biệt, là tuệ giác siêu việt 


66 %> Sfages øƒ Medifation — Trình Tự Tu Thiền 


vượt mọi mạng lưới tư tưởng khái 
niệm bủa vây. Tuệ giác của tâm bô đề 
cứu cánh hoàn toàn vô cấu, như ngọn 
đèn bơ không lay động trước gió. Tâm 
bồ đề cứu cánh như vậy là nằm trong 
kiến đạo, chứng thấy chân tánh vô ngã 
của vạn pháp. Với thành tựu này, quí 
vị sẽ hội nhập đường tu chứng biết 
chân tánh của sự vật, sinh vào dòng 
giống Như Lai, nhập địa vị vô cầu của 
bồ tát, quay lưng với mọi kiếp tái sinh 
lân quân, trụ trong tánh Như của bồ tát, 
đạt địa bô tát thứ nhất. Quí vị có thể 
tìm hiểu thêm chi tiết của lợi ích này 
trong các kinh văn khác, như Kinh 
Thập Địa. Đây là phương pháp thiền 
chỉ, tập trung nơi tánh Như, như Kinh 
Nháp Lăng Già đã dạy. Đây là phương 
pháp Bồ tát nhập định vô niệm, thoát 
mọi khái nệm phân biệt. 


Stages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền + 67 


Như vậy, hành giả vào địa thứ nhất, 
rồi khi vào tu tập đạo, cần huân tập tâm 
mình với hai loại tuệ giác siêu việt vả 
trí tuệ phương tiện. Làm như vậy sẽ 
tuần tự thanh tịnh mọi chướng ngại vi 
tế nhất, là những điều hành giả trong tu 
tập đạo cần phải tịnh hóa. Và để bước 
vào những đạo vị cao hơn, hành giả 
cần thanh tịnh tất cả mọi đạo vị thấp 
hơn. Khi bước vào trí giác siêu việt của 
chư Như lai, nhập biển toàn giác, sẽ 
đạt được tất cả mọi tâm nguyện mục 
tiêu. Cứ như vậy nhờ tu tập theo quán 
trình tuần tự, tâm thức trở nên hoàn 
toàn thanh tịnh. Kinh Nhập Lăng Già 
nói như vậy, Kinh Giải Thâm Mát nói 
như vậy, nói rằng, "Để thành tựu các 
đạo vị cao, cần tịnh hóa tâm như đãi 
lọc vàng, cho đến khi đạt được quả vô 
thượng tam miệu tam bồ đề." 


68 s> Sfages øƒ Medifation — Trình Tự Tu Thiền 


Nhập biến toàn giác rồi thì được 
mọi tánh đức châu ngọc để gìn giữ 
chúng sinh, hoàn thành tâm nguyện lúc 
ban đầu. Cá nhân người tu sẽ là hiện 
thân của từ bị, có được muôn vàn thiện 
phương tiện nhiệm vận cùng khắp, 
hoạt hiện thành nhiều sắc tướng thích 
ứng với căn cơ sở thích của chúng 
sinh. Lại đủ mọi tướng hảo. Chư Phật 
đoạn diệt tất cả ô nhiễm cùng tập khí ô 
nhiễm, trú ở luân hồi để phố độ chúng 
sinh. Nhờ thấy được như vậy, hãy khởi 
tín tâm nơi Phật, cội nguồn của mọi trí 
tuệ thiện đức nhiệm mẫu. Mọi người 
đều nên nỗ lực cố gắng thành tựu 
những thiện đức như vậy. 


Stages oƒ Meditation — Trình Tự Tu Thiền =2 69 


Cho nên đức Phật nói, "Trí toàn 
giác siêu việt lẫy tâm đại bi làm gốc, 
tâm bồ đề làm nhân, trở nên toàn hảo 
nhờ phương tiện thiện xảo. " 


Kẻ trí luôn giữ mình lìa tâm 
ganh ghen 

Cùng mọi nhiễm tâm khác. 

Nỗi khát khao trí tuệ thôi thúc 
khôn nguôi, 

Như lòng biển rộng, 

Sáng suốt phán đoán, 

chỉ giữ điều đáng giữ. 

Tựa loài thiên nga, chất sữa từ 
[rong nước, 

Chư học giả hãy giữ mình xa lìa 
Mọi phạm vỉ phân biệt đối đãi. 
Được như vậy, cả đứa trẻ cũng 
sẽ ngợi khen. 

Nay tôi thuyết giảng bài pháp 


70% Sfages oƒ Meditarion — Trình Tự Tu Thiền 


trung đạo này, 

Được bao công đức 
Nguyện xin hồi hướng 
Vẻ khắp chúng sinh 
Chứng được trung đạo. 





—. = /~` c. ` —2z—~ 
——1 oa2>5 ` @¿Sø cv ~ 


“—== 


Nguyện cho Bồ đề tâm 
Nơi nảo chưa phát triển 
Sẽ nảy sinh lớn mạnh. 
Nơi nảo đã phát triển 
Sẽ tăng trưởng không ngừng 
Không bao giờ thoái chuyển. 


Mọi sai sót là của người dịch 
Mọi công đức xin hôi hướng pháp giới 
chúng sinh 


Viet Nalanda Foundation 

(trước đây còn có tên là Viet VaJra 
Foundarion) là một tổ chức bất vụ lợi 
501(c)3 được thành lập vào năm 2006 tại 
Maryland, Hoa Kỳ để tạo nhịp cầu kết nối 
giữa những Phật tử người Việt có duyên với 
Kim Cương Thừa tại khắp nơi trên thế giới. 
Viet Nalanda Foundation cổ súy tinh thần 
bất bộ phái, và tôn trọng chư Đạo Sư cùng 
các Giáo Pháp đặc thù của tất cả bốn dòng 
truyền thừa của Phật Giáo Tây Tạng gồm 
có Nyingma, Sakya, Kagyu và ŒGelug. 


Muốn biết thêm chỉ tiết về tổ chức Viet 
Nalanda Foundation cũng như tìm hiểu thêm 
về Kim Cương Thừa - Phật Giáo Tây Tạng, 
xin vào xem trang nhà 
http://www.vietnalanda.org 


hoặc tham gia diễn đàn Viet Nalanda 
'Yahoogroups 
http://groups.yahoo.com/group/Viet_Nalanda/ 


hoặc gửi điện thư đến 
vietnalanda@®ymail.com 


Địa chỉ liên lạc: 

20743 Laplume Place, Ashburn, VA 20147 
USA 

Đt: (703) 729-6379 


Hoặc 


112 Stanford Court, Irvine, CA 92612 
USA 
Đt: (949) 390-7062 


Tài liệu về Kim Cang Thừa - Phật Giáo Tây 
Tạng cũng có thể được tìm thấy tại các trang 
nhà sau đây: 


Thư Viện Nalanda 
hitp:/www.nalanda.batnha.org 


Thư Viện Hoa Sen 
hfitp:/www.thuvienhoasen.org 


Trang Nhà Quảng Đức 
hiIp://wWwwW.quangduc.com 


Nếu quí vị hỏi rằng, "Đâu là nhân 
duyên tạo trí toàn giác?" Tôi, người 
tựa kẻ mù lòa, chẳng thể trả lời, thế 

nhưng tôi có thể dựa vào lời của đức 
Phật sau khi giác ngộ dạy cho chúng 
đệ tử. Đức Phật nói rằng: "Này Kim 

Cang Thủ, này đấng Thế Tôn Kín 

Mật, trí toàn giác siêu việt lấy tâm 

đại bi làm gốc, sinh ra từ nhân, là 
tâm vị tha, tâm bồ đề và phương tiện 
thiện xảo." Vậy, nếu muốn đạt trí 
toàn giác, ta cần hành trì ba điều sau 
đây: tâm đại bi, tâm bồ đề và phương 


tiện thiện xảo. 


Viet Nalanda Foundation 
Tibetan Buddhism for Vietnamese Buddhists 


For Free Distribution 
ISBN- 13 978-1-937175-01-6 





